




MINH HỌA VLADIMIR KONASHEVICH 
NGƯỜI DỊCH : LÊ HẢI BOẢN 


HỊ® 


Nhà Xuất Bản Tiến Bộ 
Matxcova 





Một ngày nọ đảm mèo đều đồng thanh 


Kêu meo meo - Nghe mới thật nhằm nhí 





Tốt hơn hết kêu giống loài chó í 


Gâu- Gầu — Gầu! 


Đàn vịt kia cũng nhớn nhác hùa theo 
Có gi hay khi cứ kêu quác quác 
Tốt hơn hết nên kêu theo loài cóc 
Ộp - Ốp - Ốp — nghe mới tuyệt làm sao! 








o2 


littlitt.ttB/11£lftg.ItliillHd 





Bầy vịt nâu “ộp - ộp” — í ới 





Chim sẻ nâu chạy nhảy thẳnh thơi Chú gấu nâu chẳng kêu gậm gừ nữa 
Bắt đầu ca “ụm bò ò ò “ thích thú Mà chuyển thành tiếng cúc cù cu cu 


Chim Cúc cu thì ra vẻ gật gù Những loài nào đã kêu gầu gầu 


Không bao giờ được nói meo meo nữa 


Sao ta phải kêu cúc cu vậy nhỉ? : 
Có nên chăng phải thay đổi một tí Và ngược lại đã meo meo thì chớ 
Ít ụt ịt— thế có phải hay không? Có nhầm nhò lại bật sủa gâu gâu! 





Thỏ Bunny chẳng lấy làm vui đâu  Cóc chẳng bay, ruồi chẳng gặm cỏ đâu 
Có gì hay khi “gâu” - “meo” lẫn lộn Cũng như thế, bò cũng chẳng giống quạ 
Chú nằm dài bên gốc cây cải bắp Nhưng đám trẻ chẳng nghe lời khuyên đó 
Giọng dịu dàng giảng giải với bạn thân Thậm chí còn gào rú to hơn 


\(I1(IET o4 


[ittlitidl.Etgi1itlirt.ltlilliin 





Cá vượt sông cùng đi dạo trong vườn 
Cóc bay cao trên nền trời xanh thẳm 
Chuột đặt bẫy mong rằng mình vớ đẫm 
Kìa chú mèo đã sập bẫy, vừa xong. 






k- —_  ề= 3 + l “L 
ĩ ổ «`... -ô 
# _ r3Ì . “ 3 dế. ~¬SẲ . 
ba ⁄ 


II o› 


Íittbitl.ttRftaitlfit.LHilllHn 


w{... L 












Hai anh cáo tự tại, thong dong 

Chẳng quên mang một hộp diêm đầy ắp 
Tới bãi cỏ hai chú châm lửa đốt 

Rõi quãng bùm xuống bãi biển dưới chãn 


Lửa ngút ngàn, khói ngùn ngụt bay lên 
Chú cá voi nhảo nhàng ngoi mặt nước 
Cháy! Cháy I Cháy! Chú kêu lên thẳng thốt 
“Mọi người ơi, dập lửa, dập lửa đi!” 





âm nguy 


lu. 


vội vàng đi dập lửa 


/⁄ 


Ca VOI 


Thấy được cảnh 


Lạ „mRẾP 
ca 5SäU 


Bầy 


tươi và bánh nữa 


Lửa chẳng dừng ,cứ ngút thẳng trời xanh 


êu nấm 


xu 


Ném bao nhỉ 











\ 





__- m An ã Š ' á , - F r ¬ * ' _— 
~— -?—' 50L 04/00A CA vi lo. 
_— v15 L về đệ v “, ăt v ” Ê Zuổ: A- _—⁄_Ƒ_= 


b “N 5 Ẩ\ ! ï si>- 
¿*...Ế. £ “VN K= _> Y —_—— 





= 
ý... 





— 2 





Đôi gà mái mang một thùng đầy nước 







Từ ven hồ xuất hiện đôi cá măng M 
Vội múc nước đựng vào chiếc chảo lớn 
|| 

| 

Í 

hị 


Đôi ếch xanh cuối cùng mới đến 


Với một gàu đây nước mang theo. - «4 


\(I10|EE os 











Họ đổ nước, đổ nước rất lâu 
Nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên giận dữ 
Bỗng từ xa xuất hiện cô bướm nhỏ 
Bay ngang qua nơi ngọn lửa lan tràn 
Cô đập cánh, đập cánh. Lửa tan 
Rồi bay đi không một lời từ giã 


[ít 0| oo 


littltt.tig/titlilt.[Hilitit 













Và muôỗn loài đều võ cùng rạng rỡ 
Bầy từng bầy nhảy múa hát ca 

Đuôi ngoe nguấy, chân bước nhịp thướt tha 
Khắp rừng sâu, thảo nguyên, thung lũng 

Bầy ngỗng con “honk- honk — honk” — cất tiếng 
Những ãm thanh quen thuộc hỗm nào 
Bầy mèo con lại âm ừ, “meo-meo” ý 
Đàn chim nhỏ ca vang ca. “TuuuvvvýII... Tuuuyvýt!” 
“Hee — Haw — Haw” — ngựa hý vang thật tuyệt 


tủ 


“Vu- vù-vù”, ruồi và bọ vo ve. 


ÍitEliitl.Eragfsitlitg.ltliillint 







Bầy ếch kia lại “p! Ộp” như xưa 

$ MA = ` Đàn vịt con lại ngần nga “Quác! Quác” 
À Thú rừng, cùng thú nhà ca hát 

Ru bé vào giấc ngủ say sưa. 


(I1(E + 


latelyi.tie/sarlftg.leidit 












Translated from thẻ Russian 


K. ykoncwwk 
IIXTAHHHA : 


Hà anNzr.tulCKdm xEMEE 


Bản dịch tiếng Việt, ©. SÁCH ĐẸP FANPAGE 2017 


` “Biz/01)-76 13-70 






'-. to. 











